“Có Dung Tỷ tỷ lại biết luyện đan?”“Hơn nữa vừa ra tay chính là Thần cấp đan dược, chuyện này... Cũng quá khó có thể tin chứ?”“Xưa nay liền chưa từng thấy nàng luyện đan à o”...Tiểu Điệp đầu có chút không đủ dùng oKhỉ ốm cùng to con cũng là một mặt chấn động oMa tử đại sư huynh khẽ nói: “E sợ luyện đan không phải nàng, mà là trong cơ thể nàng nguồn sức mạnh kia o”Tiểu Điệp nghĩ đến Long Phi ý niệm điều khiển thân thể của nàng, hơi chấn động một cái, nói: “Lẽ nào là sư phụ của nàng?”Ma tử đại sư huynh nói: “Nếu như bằng vào điều khiển thân thể liền có thể để cho luyện chế ra Thần phẩm đan dược, này tu vi của người này cũng quá khủng bố o”Tiểu Điệp nói: “Vừa nãy A Long cũng nói rồi, hắn sức mạnh nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra Thiên giai đan dược o”“Này khống chế có Dung Tỷ tỷ người cũng quá mạnh mẽ a o”Ý niệm khống chế không cách nào phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, bởi vì không phải bản tôn, về sức mạnh mặt độ khớp không đủ oNhưng là oHuyền Minh Thái Tôn khống chế Dịch Hữu Dung lại có thể luyện chế ra Thần phẩm đan dược, có thể thấy được tu vi của nàng cảnh giới đã đến một loại không cách nào hình dung khủng bố mức độ oKhó có thể tưởng tượng oLong Phi nhìn lạnh lẽo ánh mắt Dịch Hữu Dung, thầm nghĩ trong lòng: “Lão Yêu bà, lão tử nhật ngươi tổ tiên o”Thật là phẫn nộ oHắn hiện tại đã đem ‘Giáng cấp bình phun’ người tuyển trực tiếp khóa chặt Huyền Minh Thái Tôn oTriệu Hải Thiên trong lòng cũng đang cười lạnh, thầm nói: “Nhìn dáng dấp không ngừng một người vừa ý Thiên tộc đệ tử vị trí à o”“Dung muội, lợi hại à o”“Buổi tối ở trên giường chúng ta thâm nhập hơn nữa thảo luận một thoáng chuyện luyện đan, vừa luyện đan, vừa khà khà, nói không chắc càng có ý định hơn tư nha o”“Ha ha ha...”Triệu Hải Thiên ở bề ngoài không lộ vẻ mặt oDịch Hữu Dung cũng là mặt không hề cảm xúc oTuần Thiên Sứ người nhìn Long Phi, nói: “Hiện tại liền còn lại ngươi o”“Bắt đầu đi o”Ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Long Phi o“Hắn một cái Tán Tu được không?”“Hắn liền lò luyện đan đều không có, sao vậy luyện đan à? Căn bản sẽ không luyện đan a o”“Coi như là luyện đan, hắn có thể luyện chế ra thần đan sao?”“Thái tử điện hạ là Chân Long con trai, một cái khác là Triệu quốc đệ nhất mỹ nữ, có thể đồng thời luyện chế ra Thần phẩm đan dược, trời đất tạo nên một đôi à o”“Chính là!”“Tiểu tử này chính là dư thừa o”“Dùng Thái tử mà nói tới nói, hắn có cái gì tư cách cùng Thái tử tranh à o”...Chu vi vang lên các loại xem thường tiếng cười nhạo oMột cái Tán Tu?Đến hiện tại đều không lấy ra lò luyện đan oSao vậy luyện đan?Triệu Hải Thiên cười lạnh một tiếng, nói: “Tiểu tử, bé ngoan quỳ ở trước mặt ta nhận thua đi, ngươi là thắng không được o”Long Phi không nói gì, nhìn Dịch Hữu Dung nói: “Ta biết ngươi hiện tại rất thống khổ, ta nhất định sẽ cứu ngươi, không ai có thể chống đỡ được ta o”Tiếng nói vừa dứt oTâm thần hơi động o“Vù!”Chân nguyên điên cuồng tuôn ra, cũng trong nháy mắt này, Viễn cổ thuật luyện đan thả ra ngoài oXa vượt xa Chân Võ đại lục trên luyện đan trình độ oLò luyện đan?Căn bản không cần!Đan Hỏa?Căn bản không cần!Long Phi mi hơi động lòng, “Ầm ầm ầm!”Trên chín tầng trời vang lên nổ vang, Cửu U dưới nền đất vang lên nổ vang, bên trong đất trời phảng phất hết thảy sức mạnh đều hội tụ ở Long Phi trong tay oThiên Địa vô hình trung hình thành một cái to lớn lò luyện đan oThiên Địa Vi Lô o“Ầm ầm ầm!”“Ầm ầm ầm!”“Ầm ầm ầm!”Gió chi nguyên tố oNước chi nguyên tố oLửa chữ nguyên tố... Từng đạo từng đạo tự nhiên bên trong sức mạnh nguyên tố xuất hiện ở Long Phi trong tay, ở hắn chân nguyên thôi phát dưới, trong nháy mắt bốc cháy lên oKhông nhìn thấy hỏa diễm oKhông lửa chi hỏa!Thế nhưng... Toàn bộ Thiên Hòa đại điện bên trong thật giống như ở dung nham bên trong như thế, nóng bỏng vô biên oTriệu Hải Thiên cái trán cuồn cuộn mồ hôi lạnh oHoàn toàn không khống chế được oTừng đạo từng đạo vô cùng cường đại đan đạo lực lượng phun trào, Triệu Hải Thiên đan đạo lực lượng muốn đi vào, nhưng là... Chưa kịp hắn tới gần liền bị ép thành bụi phấn oHoàn toàn khác nhau trình độ sức mạnh oTrong đại điện những người kia từng cái từng cái phát tiêm nhỏ chảy mồ hôi, gò má bị nướng không lửa chi hỏa nướng đỏ chót, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên oTâm thần của mỗi người phảng Phật Đô bị này mạnh mẽ đan đạo lực lượng cho nghiền ép ở oNày không phải luyện đan!Đây là Thiên Địa kịch biến oĐây là sức mạnh của tự nhiên lột xác oNhân lực không cách nào chống lại sức mạnh oCái cảm giác này thật giống như mình thân ở trong núi thẳm ngưỡng vọng Thương Khung như thế, nhỏ bé!Liền một hạt bụi cũng không sánh nổi nhỏ bé oKhông chỉ có là bọn họ có cái cảm giác này, liền ngay cả ngôi vị hoàng đế trên Tuần Thiên Sứ người cũng như thế, vào đúng lúc này tâm thần của hắn hoàn toàn không bị khống chế bị dẫn dắt ở oỞ loại kia bên trong đất trời không thể tự thoát ra được oNội tâm run rẩy oThế nhưng oVào đúng lúc này... Tuần Thiên Sứ người nội tâm náo động oanh một cái, trực tiếp đem hắn ý thức bên trong Thiên Địa bắn cho phá tan, hắn cũng tùng bên trong nhảy ra, lại nhìn Long Phi, hắn tâm thần bỗng nhiên căng thẳng, “Viễn cổ,,, Viễn cổ,, Viễn cổ thuật luyện đan!”“Không thể!”“Chuyện không thể nào!”Vẻ mặt vô cùng kích động oÁnh mắt càng là tránh ra âm trầm hàn quang oLoại này mạnh mẽ thuật luyện đan chỉ có Thiên tộc cường giả mới có thể chưởng khống lấy, toàn bộ Hồng Mông giới mạnh nhất Luyện Đan Sư, mạnh nhất Luyện Khí Sư, mạnh nhất trận pháp đại sư, mạnh nhất ngự thú sư... Đều là Thiên tộc cường giả, nhân vì là bọn họ tu luyện chính là Viễn cổ trong thế giới công pháp, không người nào có thể so với oNhưng là...Hiện tại Viễn cổ thuật luyện đan lại ở cái này biên giới vị diện xuất hiện oNội tâm của hắn liền như cuốn lên vạn trượng sóng lớn quay đánh xuống như thế, hai mắt gắt gao khóa lại Long Phi, một luồng khí tức muốn tràn vào Long Phi trong cơ thể oỞ trong nháy mắt này oĐồng dạng bị Long Phi trên người đan đạo lực lượng cho đánh bay ra ngoài oTuần Thiên Sứ người nội tâm lần thứ hai rung bần bật lên, hắn hiện tại càng thêm xác định Long Phi thả ra ngoài thủ pháp chính là đến tự Viễn cổ trong thế giới, tối Viễn cổ, cũng là Viễn cổ thế giới diễn sinh ra đến thế giới ở trong mạnh nhất thủ pháp luyện đan!“Lẽ nào...”“Trên người hắn nắm giữ Viễn cổ truyền thừa sức mạnh?”“Không thể à!”“Viễn cổ thế giới đã bị Thiên tộc chưởng khống, bất kỳ một đạo Viễn cổ truyền thừa căn bản chạy trốn không được Thiên tộc chưởng khống, nơi này sao vậy có thể sẽ thế nhưng Viễn cổ truyền thừa sức mạnh đây?”“Này lại là tại sao?”“Hắn tại sao sẽ Viễn cổ thuật luyện đan?”“Vẫn là nói... Hắn là một vị Thiên tộc cường giả sống lại tu luyện?”Tuần Thiên Sứ người nội tâm có chút hỗn độn oHắn hiện tại không hiểu nổi Long Phi oBất quá oHắn hiện đang xác định, tuyệt đối không thể thả đi Long Phi!Ngăn ngắn mấy giây, mỗi người lại như là trải qua một cái thế kỷ như vậy dài, mãi đến tận bọn họ ý niệm bên trong thế giới thiên địa chi lực bỗng nhiên vừa thu lại oMọi người mới rộng rãi khôi phục tỉnh lại oToàn bộ nhìn về phía Long Phi oChỉ thấy Long Phi lòng bàn tay trên rơi vào một viên đan dược oKhông có bất kỳ mùi thuốc tràn ra oKhông có bất kỳ sóng linh khí, thậm chí ở bề ngoài liền ánh huỳnh quang đều không có, thật giống như là một đống đen sì bùn cầu như thế, không nhìn ra là cái gì cấp bậc o“Cái gì đẳng cấp?”Có người hỏi oLong Phi khí tức trên người hơi vừa thu lại, cũng không có đi trả lời, mà là đi tới Dịch Hữu Dung trước mặt, ôn nhu nói: “Có vẻ mặt, ăn vào nó, ngươi thương sẽ tốt o”Cũng lúc này oTriệu Hải Thiên khí tức trên người bỗng nhiên hơi động, nặng nề một tiếng, nói: “Chậm đã!!!”